Để Lao Động không bị bóc 
lột 


Nguyễn Thanh Giang 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Nguyễn Thanh Giang 
Để Lao Động không bị bóc lột 


Xoá bỏ áp bức, bóc lột là mục tiêu nhân văn hết sức tốt đẹp 
đã được vạch ra cho cách mạng Việt nam từ những ngày 
tiền khởi nghĩa. Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cực kỳ gian 
nan, khốc liệt, vừa làm cách mạng dân tộc, vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã có một “ Nam quốc sơn hà 
nam đế cư ”, đời sống kinh tế xã hội nói chung đã thay đổi 
rõ rệt. Tuy nhiên, đối với người lao động, chân tay và trí óc, 
nhiều bức bối vẫn còn tồn tại. Vì sao thu nhập cá nhân lại 
chênh lệch quá đáng đến mức giữa người lao động lam lũ, 
cực nhọc với người xưa kia được xem là “ ngồi mát ăn bát 
vàng ” nhiều khi đựoc trả công chênh nhau ba bốn mươi lần 
? ( Chi tính các trường hợp ghi nhận công khai trong van 
bản. Trong thực tế, mức chênh lệch còn có thể tới trăm hay 
nghìn lần !). Vì sao sự phân hoá giầu nghèo vẫn tiếp tục 
diễn ra nhanh chóng và dữ dội đến mức tưởng như là còn 
hơn cả ngày xưa ? Vì sao nhiều người lao động quá 8 giờ 
một ngày mà vẫn không đủ sống ? v.v... 


Phải chăng đấy là những biểu hiện, là hậu quả của tình 
trạng người lao động ở nước ta vẫn còn bị bóc lột ? Muốn 
xem xét vấn đề này, trước hết phải tìm hiểu thế nào là bóc 
lột ? Theo Từ điển Tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học Xã 
hội, 1977 thì “ Bóc lột là lấy không sức lao động của người 
khác vì lợi ích riêng của mình, bất chấp mọi lẽ phải, tình 
cảm, đạo đức ” . Theo Các Mác, trong chế độ tư bản, các 


nhà tư sản đã bóc lột công nhân thông qua phần giá trị 
thặng dư do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra 
thêm ngoài giá trị sức lao động của họ. 


Ở nước ta hiện nay, sức lao động nói chung được trả công 
thấp. Lao động ở các công sở, nhà máy đã vậy, công lao 
động nông nghiệp lại càng quá thấp. Có thể giải thích giá trị 
sức lao động thấp là do trình độ, kỹ năng, năng suất của 
người lao động còn kém, song lại không lý giải được vì sao 
cùng một con người nếu làm việc trong các doanh nghiệp 
quốc doanh thì chỉ được trả lương thấp hơn so với chính con 
người đó nếu được làm việc trong các xí nghiệp liên doanh 
hoặc đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Thực tế, phải thừa 
nhận rằng người lao động ở nước ta hiện nay nói chung 
không được hưởng một phần giá trị lao động thặng dư hoặc 
nho nhỏ, hoặc hết sức lớn mà họ đã tạo ra do kéo dài ngày 
lao động ( thặng dư tuyệt đối ), hay do ứng dụng công nghệ 
mới ( thặng dư tương đối ). Các phần giá trị lao động thặng 
dư này thả trôi trong xã hội để rồi hoặc bị một cá nhân, một 
tập đoàn nào đó “lấy không sức lao động của người khác vì 
lợi ích riêng của mình, bất chấp mọi lễ phải, tình cảm, dao 
đức ”, hoặc bị ngốn vô tội vạ vào cái cơ chế quản lý bất hợp 
lý. Việc chiếm đoạt trong trường hợp đầu liên quan chủ yếu 
với tệ nạn tham nhũng. Trường hợp thứ hai, liên quan chủ 
yếu với tệ nạn lãng phí. Trường hợp đầu gây nên sự “ bóc 
lột vô lương tâm ”. Trường hợp thu hai, tạm gọi là sự “ 
bóc lột vô trách nhiệm ". Tiếc rằng ở ta hiện nay, cả hai 
trạng thái bóc lột trên đều đang diễn ra một cách khủng 


khiếp. Minh chứng phần nào cho sự khủng khiếp của trạng 
thái thứ nhất có thể dẫn lời một cán bộ địa phương: “ Ngân 
sách của toàn huyện Krông Pa chúng tôi phải gom trong 400 
năm thì mới bằng số tiền tham nhũng ỏ Tamexco ”. Minh 
chứng cho sự khủng khiếp của trạng thái thứ hai có thể đơn 
cử lời của cụ Nguyễn Khắc Viện : “ Chỉ riêng ở tỉnh Thanh 
hoá, số lượng cán bộ đã đông gấp hai lần số công chức toàn 
cõi Đông dương thời Pháp thuộc trước thế chiến thứ hai ” 


Thực trạng bóc lột vẫn còn tồn tại nặng nề trong xã hội gây 
nên sự đau lòng rất nhức nhối cho tất cả những ai còn tâm 
đắc với những tiêu chí, với lý tưởng cao đẹp mà chúng ta 
từng nhiệt thành hướng tới từ những ngày đầu cách mạng. 
Có rất nhiều việc cấp thiết phải làm mới mong giải quyết 
được thực trạng đau lòng này. Song, để xoá bỏ “ bóc lột vô 
lương tâm ” trước hết cần chống tham nhũng. Để chống 
tham nhũng có hiệu quả và tương đối triệt để phải tạo điều 
kiện thiết thực cho người lao động tham gia quản lý, kiểm 
tra, giám sát cơ quan, xí nghiệp của mình và của nhà nước. 
Để xoá bỏ “ bóc lột vô trách nhiệm ” trước hết cần tiến hành 
triệt để và đúng đắn cuộc cải cách hành chính với yêu cầu 
bức thiết là thực sự tôn quý tài đức, trọng dụng người có 
năng lực thích ứng cho từng công việc. Để thực hiện được cả 
hai nhiêm vụ trên một cách cơ bản, Công đoàn cần giáo 
dục, tổ chức người lao động phối hợp và hỗ trợ đắc lực cho 
Đảng và Nhà nước thực thi nghiêm túc chế độ pháp quyền 
trong đó kỷ cương phép nước phải được bảo đảm nghiêm 
minh đồng thời các nhân tố công khai và dân chủ của xã hội 


phải được thực sự tôn trọng và ngày càng mở rộng. 
Nguyễn Thanh Giang 


Tham gia diễn đàn góp ý xây dựng 
báo cáo chính trị đại hội VIII Công đoàn Việt nam 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: nguyenthanhgiangcom - Nguyễn Văn Dân sưu tầm 
Được bạn: Admin_1 đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2007 


